Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 
HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 


Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


CHƠN TÍN TOÀN 


NIKAYA PHÂN LOẠI - CHỦ ĐÈ 008 


Ã TULA 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


() () S TÂM MINH ANH 


An bàn điện Cừ 20156 


MỤC LỤC 


HJANN TL L1 T114 xe 92990/60%cwi1if12000n0160xe14t7ntepie 3 
l_ 4 hạng người - Atula quyên thuộc với Atula - 
Kinh CÁC A TULA — Tăng I, 727.................... 9 
2 8 Vi diệu trong biển lớn - Kinh ATULA 
PAHARADA - Tăng IH, 557.......................... II 
3 Chỗ ấn náo của những người sợ hãi - Kinh CHƯ 
THIEN — Tăng IV, lST7............icc-ee Si) 
4_ Kinh BÓN BẬC ĐẠI VƯƠNG - Tăng I, 255 
ma... 26 
5 Kinh Vua ATuLa Verocana Hay Mục Đích — 
x0 DI D413 7 7 se jsnlstoiftgesprAt0/09171xxxig secAngss821e014002c15 28 
6 Thiên chủ Sakka trở thành chồng một thiếu nữ 
Atula - Kinh Chư Thiên — Tương I, 5I]......... 31 
7 Vua Atula - Kinh Không Gian Trá - Tương Ï, 
6 17a. äa.a............. 35 
Š _ Vua Atula và Nguyệt Thiên Tử - Kinh Candima 
Nguyệt Thiên Tử — Tương I, I15................... 37 
9 Vua Atula và Nhật Thiên Tử - Kinh Suriya Nhật 


Thiên Dñ= THững T, 1Í 7 .saoeaieased 42 


A TU LÀ 


10 Vua Atula đêm ấy thức dậy hoảng hốt 3 lần - 
Kinh Ấn Sĩ Ơ Bờ Biên Hay Sambara — Tương I, 


A TU LÀ 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 


A TU LÀ 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


A TU LÀ 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


A TU LÀ 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, tránh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


A TU LÀ 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


A TU LÀ 


A TU LA 


I 4 hạng người - Atula quyến thuộc với 
Atula - Kinh CÁC ATULA — Tăng I, 727 


CÁC ATULA - Tăng I, 727 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ A-tu-la với quyến thuộc A-tu-la, 

-_ A-tu-la với quyến thuộc chư Thiên; 

-_ Chư Thiên với quyến thuộc A-tu-la; 

-_ Chư Thiên với quyến thuộc chư Thiên. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người A-tu-la 
với quyền thuộc A-t†u-la? 


-Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, 
, hội chúng của người ấy cũng ác giới, 
theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người A-tu-la với quyến thuộc A-tu-la. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người A-tu- 
la với quyên thuộc chự Thiên ? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người ác giới, 
theo ác pháp, nhưng hội chúng của người ây có 


A TU LÀ 


giới, theo pháp lành. Như vậy này các Tỷ-kheo, là 
hạng người A-tu-la với quyên thuộc chư Thiên. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người chư 
Thiên với quyên thuộc A-tu-la2 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người giữ giới, 
, còn hội chúng của người ấy ác 
giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người chư Thiên với quyền thuộc A-tu-la. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng chư Thiên với 
quyên thuộc chư Thiên ? 


-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, 
theo pháp lành, và hội chúng của người ấy cũng 
có giới, theo pháp lành. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người chư Thiên với quyến thuộc 
chư Thiên. 


Bồn hạng người này, này các Tỷý-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


A TU LÀ 


2_ 8 Vi diệu trong biến lớn - Kinh ATULA 
PAHÀRÀDA - Tăng III, 557 


ATULA PAHÀRÀDA-— 7ăng II, 557 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi vua A-tu-la Pahàràda đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một 
bên. Thế Tôn nói với vua A-tu-la Pahảràda đang 
đứng một bên: 


- Này Paràhàda, có phải các A-tu-la thích thú biển 
lớn? 
- Bạch Thế Tôn, các A-tu-la thích thú biên lớn. 


- Này Paràhàda, có bao nhiêu sự vi điệu trong biển 
lớn mà do chúng tháy, các A-tu-la thích thú biên lớn ? 


- Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong 
biên lớn mà do chúng thây, các A-tu-la thích thú 
biên lớn. 

Thế nào là tám? 


2. Bạch Thế Tôn, biển lớn /uấn tư thuận xuôi, tuần 


tư thuận hướng, tuần tr sâu dân, không có thình lình 
nhự một vực thăm. Vì răng bạch Thê Tôn, vì răng 


A TU LÀ 


biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, 
tuần tự sâu dân, không có thình lình như một vực 
thắm, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có 
thứ nhất, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú 
biển lớn. 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn đứng môi chổ. 
không có vượt qua bờ. Vì răng bạch Thế Tôn, biển 
lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ, bạch Thế 
Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ hai, do thấy vậy, 
thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn không có chấp 
chứa xác chết. Nếu có xác chết {rong biển lớn, lập 
tức bi quăng lên bờ hay vất lên đất liên. Vì răng, bạch 
Thế Tôn, biên lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu 
có xác chết trong biến lớn, lập tức bị quăng lên bờ 
hay vất lên đất liền, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu 
chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, thấy vậy, các A- 
tu-la thích thú biển lớn. 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn 
nào, ví như sông hằng, sông Yamunà, sông 
Acrravafì, sông Sarabhù, Sông Mahl, các con sông 
ấy khi chảy đến biển. liên bỏ tên ho cũ trở thành biển 
lớn. Vì răng, phàm có các con sông lớn nào, ví như 
sông Hăằng ... trở thành biên lớn, nên bạch Thế Tôn, 


A TU LÀ 


đây là vi diệu chưa từng có thứ tư, do thấy vậy, thấy 
vậy, các A-tu-la thích thú biên lớn. 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước 
gì ở đời chảy vào biển lớn. phàm có những nước mưa 
từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được 
thấy có vơi có đầy. Vì răng, bạch Thế Tôn, phàm có 
những dòng nước gì ở đời chảy vào biên lớn, phàm 
có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không 
vì vậy biến lớn được thấy có vơi có đây, bạch Thế 
Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ năm, do thấy 
vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biến lớn. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có mốt vi là 
v¿ măn. Vì răng, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một 
vị là vị mặn, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa 
từng có thứ sáu, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la 
thích thú biên lớn. 


8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu 
báu, nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu 
này, như chân trâu, ma-nI châu, lưu-Ìy, xa-cừ, ngọc 
bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại 
châu báu, ở đây có những châu báu này, như chân 
trâu, ma-nI châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, 
bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não, bạch Thế Tôn, đây là vi 


A TU LÀ 


diệu chưa từng có thứ bảy, do thấy vậy, thấy vậy, các 
A-tu-la thích thú biển lớn. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loai 
chúng sanh lớn, tại đây, có những chúng sanh như 
các con Tìm, Timingalà, Timiramingalà, những loại 
Asurà (A-tu-la), các loại Nàpà, các loại Gandhabbà. 
Trong biển có những loài hữu tình do tự ngã dài một 
trăm do tuân, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm 
do tuần. Vì răng, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ 
các loài chúng sanh lớn, tại đây, có những chúng 
sanh như các con TimI, Timingalà, Timiramingalà, 
những loại Asurà (A-tu-la), các loại Nàgà, các loại 
Gandhabbà. Trong biển có những loài hữu tình do tự 
ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn 
trăm, năm trăm do tuân, nên bạch Thế Tôn, đây là v1 
diệu chưa từng có thứ tám, do thấy vậy, thấy vậy, các 
A-tu-la thích thú biên lớn. 


Nhưng bạch Thể Tôn, các Tỷ-kheo có thích thú trong 
Pháp và Luật này? 


- Này Pahàràda, Ty-kheo có thích thú trong Pháp và 
Luật này. 


- Bạch Thế Tôn, trong Pháp và Luật này có bao 


nhiêu pháp vi diệu chưa từng có mà do thấy chúng, 
các Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này? 


A TU LÀ 


10. - Này Pahàràda, có tám pháp vi diệu này chưa 
từng có trong Pháp và Luật mà do thây chúng, 
các Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này. 


Thế nào là tám? 


11. Ví như, này Pahàràda, biển lớn tuân tự thuân 


XuÔi, tuân tr thuận ÏJ11191/1-ễ tuần tr sâu dân. không có 
thình lình nhìr môi vực thăm. 


Cũng vậy, này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, các 


học pháp là tuân tự. các quả di thục là tuân tự. các 

con đường là tuân tự. không có sư thể chấp chánh trí 
thình lình. Này Pahàràda, vì răng trong pháp và luật 
này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần 
tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể chấp 
chánh trí thình lình, nên này Pahàràda, đây là vi diệu 
chưa từng có thứ nhất do mà do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


12. Ví như, này Pahàràda, biển lớn đứng một chỗ, 
không có vượt qua bở. 


Cũng vậy, này Pahàràda, khi các hoc pháp được ta 
sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của ta, dầu cho vì 
nhân sinh mạng. cũng không vươt qua. Này 
Pahàràda, vì rẵng các học pháp được ta sửa soạn cho 
các đệ tử, các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh 


A TU LÀ 


mạng, cũng không vượt qua, nên này Pahàràda, trong 
Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ hai 
do mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và Luật này. 


13. Ví như, này Pahàràda, biển lớn không có chấp 
chứa xác chết. Nêu có xác chết trong biên lớn, lập 
tức bị quăng lên bở hay vát lên đát liên. 


Cũng vậy, này Pahàràda, người nào là ác giới, theo 
ác pháp, sở hành bắt tịnh đáng nghi ngờ, có những 
hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng tự 
nhận là Sa-môn, không phải sống Phạm hạnh nhưng 
tự nhận có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đây tham 
dục, tánh tình bất tịnh, Chúng Tăng không sống 

chung với người ây. lập tức hội họp lại và đuôi người 

ây ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngôi giữa chúng Tỷ- 
kheo Tăng, nhưng người ây sống xa chúng Tăng và 
chúng Tăng sông xa người ây. 


Vì rằng, này Pahàràda, người ấy là ác giới, theo ác 
pháp, ... tánh tình bất tịnh ... và chúng Tăng sống xa 
vị ấy, nên này Pahàràda, trong pháp và luật này, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba mà do thấy vậy, 
thây vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật 
này. 


A TU LÀ 


14. Vĩ như, này Paharadda, phàm có các con sông lớn 
nào, ví như sông hằng, sông Yamunà, sông 
Aciravatì, sông Sarabhù, Sông Mahì, các con sông 
ấy khi chảy đến biển, liên bỏ tên họ cũ trở thành biển 


, 


lớn. 

Cũng vậy, này Pahàràda, có bốn giai cấp: Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi từ bỏ gia đình, 
xuất gia trong Pháp và Luật được Như Lai tuyên bó, 
ho từ bỏ tên và ho của họ từ trước. và họ trở thành 
những Sa-môn Thích tử. 


Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư mà do thây vậy, thầy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


15. Ví như, này Pahàràda, phàm có những dòng 
nước gì ở đởi chảy vào biển lớn, phầm có những 
nước mưa từ trời rơi XuỐng, nhưng không vì vây biển 


lớn được thấy CÓ VƠI CÓ đây. 


Cũng vậy, này Pahàràda, nêu có nhiêu Tÿ-kheo nhập 
vào Niết-bàn gIỚI không có dư y, Niết-bàn giới cũng 
không vì vậy được thây CÓ VƠI CÓ đây. 


Này Pahàràda, nếu có nhiêu vị Tỷ-kheo nhập vào 
Niết-bàn giới không có dư y, Niết-bàn giới cũng 
không vì vậy được thấy có vơi có đây. Này Pahàràda, 


A TU LÀ 


trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa 
từng có thứ năm mà do thầy vậy, thầy vậy, các Tỷ- 
kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


l6. Ví như, này Pahadrdda, biên lớn chỉ có một vỉ 
MãH. 


Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật cũng chỉ có 
một vị là vị giải thoát. 


Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ sáu mà do thây vậy, thây 
vậy, các Ty-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


L7. Ví như, này Pahàràda, biển lớn có nhiêu châu 
báu, nhiêu loại châu báu, ở đây có những châu báu 
này, như chán tráu, mma-nỉ châu, lưH-Ïy, Xa-Cử, ngọc 
bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. 


Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luât này có nhiều 
châu báu. nhiều loại châu báu. ở đấy có những châu 
báu này, như Bốn niêm xứ. Bốn chánh cần. Bốn như 
ý túc. Năm căn. Năm lực. Bảy giác chị, Thánh đao 
tám ngành. 


Này Pahàràda, vì răng Pháp và Luật này có nhiêu 
châu báu, nhiêu loại châu báu, ở đây có những châu 
báu này, như Bôn niệm xứ ..., Thánh đạo tám ngành, 


A TU LÀ 


nên này Pahàràdan, trong Pháp và Luật này, đây là 
pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy mà do thây vậy, 
thây vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật 
này. 


18. Ví như, này Pahàràda, biển lớn là trú xứ các loại 
chúng sanh lón, tại đấy, có những chúng sanh như 
các con Timl, Timingdlà, Timiramingdlà, những loại 
Asuraà (A-tu-la), các loạt Nàgà, các loại Gandhabbà. 
Trong biển có những loài hữu tình do tự ngã dài một 
trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm 
do tuần. 


Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật là trú xứ của 
các loài chúng sanh lớn. Ở đây có những chúng sanh 
này: bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ Dự 
lưu quả. bậc Nhất Lai. bậc đã hướng đến chứng ngô 
Nhất lai quả. bậc Bất lai. bậc đã hướng đến chứng 
ngộ Bất lai quả. bậc A-la-hán. bậc đã hướng đến 
chứng ngô quả A-la-hán. 


Này Pahàràda, vì rằng Pháp và Luật này là trú xứ của 
các loại chúng sanh lớn. Ở đây có những chúng sanh 
này ... quả A-la-hán. Này Pahàràda, trong Pháp và 
Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám 
mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và Luật này. 


A TU LÀ 


A TU LÀ 


20 


3 Chỗ ấn náo của những người sợ hãi - 
Kinh CHƯ THIÊN — Tăng IV, 187 


CHƯ THIÊN - 7ăng IV, 187 


1. - Thuở xưa, này các Tý-kheo, có trận chiến kịch 
liệt giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận 
chiến này, này các Tỷ-kheo, các Asurà thắng, chư 
Thiên bị bại trận. Chư Thiên thât trận bỏ chạy, các 
Asurà mặt hướng về phía Bắc đuôi theo. Rồi này các 
Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ sau: "Các Asurà đang 
đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai 
VỚI các Asurà". 


2. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với 
các Asurà. Lần thứ hai, này các Ty-kheo, 

, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên thất trận sợ hãi bỏ chạy, các Asurà mặt 
hướng về phía Bắc đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên suy nghĩ như sau: "Các Asurà đang đuôi 
theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các 
Asurà". 


3. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với 
các Asurà. Lần thứ ba, này các Ty-kheo, 

, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên thất trận sợ hãi chạy vào thành phố chư 


A TU LÀ 


Thiên. Và này các Tỷ-kheo, chư Thiên đi vào trong 
thành của chư Thiên và suy nghĩ như sau: “Wzy 
chúng ta hãy đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ 
hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có 
Øì phải làm với các Asurà”. Này các Tỷ-kheo, các 
Asurà cũng suy nghĩ như sau: "Này chư Thiên đã đi 
đến chỗ ấn náu của những người sợ hãi. Hiện nay 
chúng sông với chúng nó, không có gì phải làm với 
chúng ta.” 


4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt 
xảy ra giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận 
chiến này, này các Tỷý-kheo, ,„ CáC 
Asurà bị bại trận. Các Asurà thất trận bỏ chạy, chư 
Thiên mặt hướng về phía Nam đuổi theo. Rồi này 
các Tỷ-kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: "Chư 
Thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh trận 
thứ hai với chư Thiên". 


5. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh trận 
với chư Thiên. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư 

, các Asurà bại trận. Này các Tỷ- 
kheo, các Asurà thất trận sợ hãi bỏ chạy, chư Thiên 
mặt hướng về phía Nam đuôi theo. Rồi này các Tỷ- 
kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: "Chư Thiên đang 
đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với 
chư Thiên". 


A TU LÀ 


6. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh với 
chư Thiên. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, 

thắng trận, các Asurà bại trận. Này các Tỷ-kheo, các 
Asurà thất trận sợ hãi bỏ chạy vào thành phố Asurà. 
Rồi này các Tỷ-kheo, các Asurà đi vào trong thành 
của các Asurà suy nghĩ như sau: “ Nay chúng ta đã 
đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay 
chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm với 
chự Thiên”. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên cũng suy 
nghĩ như sau: "Này các Asurà đã đi đến chỗ ân náu 
của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với 
chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta.” 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly 
dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền, trong khi ấy, này 
các Iý-kheo, Týỷ-kheo suy nghĩ như sau: “Với sự đi 
đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, 
không có việc gì phải làm với Màra”. Và này các Tỷ- 
kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: "Với sự 
đi đến chỗ ấn náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sống VỚI tự 
ngã, không có việc gì phải làm với ta”. 


S. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Tỷ-kheo diệt các 
tâm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... 
Thiền thứ ba... Thiền thứ tư, trong khi ấy này các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến 
chỗ ân náu của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, không 


A TU LÀ 


có việc øì phải làm với Màra". Và này các Tỷ-kheo, 
chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến 
chỗ ấn náo của sợ hãi, Tỷ-kheo sống với tự ngã, 
không có việc gì phải làm với ta". 


9. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi các 
sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng 
ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú 
Không vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là 
Tỷ-kheo này làm Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của 
Màra, không còn dấu tích, khiến Ác ma không thấy 
đường đi lối về. 


10. Này các Tỷ-kheo, trong khi Ty-kheo vượt khỏi 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: 
“Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên 
xứ... 

Vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 
rằng: "Không có vật gì" chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ... 


Vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng 
đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 


Trong khi Tỷ-kheo vượt Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ 


A TU LÀ 


tưởng định, vị ây thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm 
Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Màra, không còn 
dấu tích, khiến Ác ma không thấy đường đi lỗi về. 
Vị ấy đã vượt qua triền phược ở đời. 


A TU LÀ 


22) 


4_ Kinh BÓN BẬC ĐẠI VƯƠNG - Tăng I, 
255 


BÓN BẬC ĐẠI VƯƠNG - 7ăng L 255 


1. Này các Tỷ-kheo, 

-. Trong ngày thứ tám của nửa tháng, các vị Đại 
thần cô vân cho bôn Đại vương, đi du hành 
trong thê giới này 


- Trong ngày l4 của nửa tháng, các Hoàng tử 
của bốn Thiên vương, đi du hành trong thế giới 
này để xem trong loài Người, có nhiều người 
có hiểu với mẹ ... có làm các công đức. 

- Trong ngày rằm lễ Uposatha, bốn vị Thiên 
vương tự mình đi du hành trong thế giới này 
để xem trong loài Người, có nhiễu người có 
hiếu với mẹ ... có làm các công đức. 

2. Nếu chỉ có ff nai giữa loài Người, này các Tỷ- 
kheo, có hiếu với mẹ... làm các công đức, thời này 
các Tý-kheo, bốn vị Đại vương liền báo với chư 


A TU LA 26 


Thiên ở cõi trời thứ Ba mươi ba, đang ngôi tụ họp tại 
hội trường Sudhammà: 

- "Thưa chư vị, có ít người giữa loài Người có hiệu 
với mẹ... có làm các công đức". 

Rôi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cối trời thứ Ba 
mươi ba không hoan hỷ nói: “7hát vậy, Thiên chúng 
sẽ bị tồn giảm và Asura chúng (A-tu-la) sẽ được sung 
mm. 

3. Nhưng này các Tỷ-kheo, nêu có rêu người giữa 
loài Người, có hiệu với mẹ... có làm các công đức, 
thời này các Tỷ-kheo, bôn vị Đại vương liên báo với 
chư Thiên ở cối trời thứ Ba mươi ba, đang ngôi tụ 
họp tại hội trường Sudhammà: 

- "Thưa chư VỊ, có nhiêu người giữa loài Người, có 
hiệu với mẹ... có làm các công đức". 

Rôi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ Ba 
mươi ba hoan hỷ và nói: “Thái vậy, Thiên chúng sẽ 
được sung mãn, còn các Asura chúng sẽ bị tốn giảm. 


A TU LÀ 


2 


5Š Kinh Vua ATuLa Verocana Hay Mục 
Đích — Tương I, 499 


Vua ATuLa Verocana Hay Mục Đích — Tương T, 
499 
1) Nhân duyên ở Sàtthi. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang nghỉ trưa và ngôi 
Thiền tịnh. 


3) Rồi 


4) Rồi 
kệ này trước mặt Thê Tôn: 


, nói lên bài 


Mọi người phải tỉnh tấn, 

Cho đến đích thành tựu. 

Khi mục đích thành tựu, 

Thời chiếu diệu chói sáng, 

Chính Verocana, 

Đã nói lời như vậy. 
(Sakka): 


5) Mọi người phải tỉnh tấn, 


AÁ TU LÀ 


28 


Cho đến đích thành tựu. 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng, 
Không gì tốt đẹp hơn, 

$o sánh với kham nhẫn. 


(Verocana): 


6) Tất cả loại chúng sanh, 

Tự có mục đích mình, 

Tại chỗ này, chỗ kia, 

Tùy theo sự thích ứng. 

Món ăn khéo chế biến, 

Làm thỏa mãn mọi loài, 

Khi mục đích thành tựu, 

Thời chiếu diệu chói sáng, 

Chính Verocana 

Đã nói lời như vậy. 
(Sakka): 


7) Tất cả loại chúng sanh, 
Tự có mục đích mình, 

Tại chỗ này, chỗ kia, 

Tùy theo sự thích ứng. 
Món ăn khéo chế biến, 
Làm thỏa mãn mọi loài, 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng, 


A TU LÀ 


Không gì tốt đẹp hơn, 


So sánh với kham nhân. 


A TU LÀ 


30 


6 Thiên chủ Sakka trở thành chồng một 
thiểu nữ Atula - Kinh Chư Thiên - 
Tương L, S11 


Chư Thiên — Tương L, 5I] 
1) Như vầy tôi nghe. 


2) Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Đại Lâm tại Trùng 
Các giảng đường. 


3) Rồi Mahàili, người LicchavIi, đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


4) Ngôi xuông một bên, Mahàli, người Licchavi bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thấy Thiên chủ Sakka 
không? 


5) - Này Mahàli, Ta có thấy Thiên chủ Sakka. 
6) - Bạch Thế Tôn, có thể vị ây tương tự giống 


Sakka. Bạch Thế Tôn, thật khó thây Thiên chủ 
Sakka. 


A TU LÀ 


7) - Này Mahàli, Ta biết Sakka và các pháp tác thành 
Sakka. Chính do châp trì các pháp ây, Sakka được 
địa vị Sakka. Và Ta biệt các pháp ây. 


Š) Này Mahàli, thuở xưa, 


9) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị â 


10) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị â 


k 


1T) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị ây do vậy được gọi 
là Vàsavo. 


12) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, 


, do vậy được gọi là 


Sahassa akkha ( 


13) Này Mahài, Sakka Ăði@HãnhZngữðï Giồng cữa 
m7” Nưn nam 


SuJampatI. 


A TU LÀ 


14) Này Mahàl, 


15) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị này chấp trì và thật hành báy cấm giới 
túc. Nhờ chấp trì bảy cầm giới túc, Sakka được địa 
vị Sakka. 


16) Thế nào là bảy cắm giới túc? 


- "Cho đến trọn đời, tôi hiểu dưỡng cha mẹ. 

. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng bậc gia trưởng. 

. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. 

. Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. 

. Cho đến trọn đời, với tâm ly cấu uễ và xan 
tham, tôi sống trong gia đình với tâm bố thí, 
với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp 
ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bỗ 
thí. 

ø.. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. 

;. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ; nếu tôi có 

phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng đẹp trừ phẫn nộ " 


©œ 1® 9S N6 


17) Này Mahali, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị này chấp trì và thật hành bảy cấm giới 
túc. Nhờ chấp trì bảy cắm giới túc này, Sakka được 
địa vị Sakka. 


A TU LA Sìo 


Ai hiểu dưỡng cha mẹ, 
Kính trọng bậc gia trưởng, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 
Là con người chân thực, 
Nhiếp phục được phần nộ, 
Với con người như vậy, 
Chư Thiên tam thập tam, 
Gọi là bậc Chơn nhơn. 


A TU LA 


7 Vua Atula - Kinh Không Gian Trá — 
Tương L, 498 


Không Gian Trá — Tương I, 498 


L) Ở Sàvatthi. 


2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, 


"Dâu ai là kẻ thù của ta. Đối với họ, ta không có 
gian trá `. 


3) Rồi này các Tỷ-kheo, 
liền 
đi đên Thiên chủ Sakka. 

4) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka thẫy Vepacitti, 
vua các A-tu-la, từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với 
vua A-tu-la: 


"- Hãy đứng lại, này Vepacitti, Ông đã bị bắt ". 


5) "- Này Thân hữu, tâm của Ông trước như thế 
nào, chớ có bỏ tâm ây ". 


6) "- Này Vepacitti, Ông có thê thề: "Ta không bao 
ØIỜ g1an trá”. 


A TU LÀ 


(VepacItfI): 


7) Ác báo do vọng ngôn, 
Ác báo do báng Thánh, 
Ác báo do phản bạn, 

Ác báo do vong ân. 

Này SuJamDafi, 

Ai gian trá với Ông, 
Người ấy sẽ thọ lãnh, 
Các quả bảo như vậy. 


A TU LÀ 


36 


8 Vua Atula và Nguyệt Thiên Tử - Kinh 
Candima Nguyệt Thiên Tử — Tương I, 
1IS 


Candima Nguyệt Thiên Tử — Tương IL, 115 


L) Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ). 


Lúc bây ĐIỜ, Thiên tử Candima bị Ràhu, vua A-fu-la 


bắt. Rồi Thiên tử Candima, tưởng niệm đến Thể Tôn, 
trong lúc ấy nói lên bài kệ này: 


2) Đảnh lễ đẳng Giác Ngộ, 
Bác Anh Hùng muôn thuở, 
Ngài là bậc Giải Thoát, 
Thoát ly thật viên mãn, 
Còn con bị trói buộc, 


Hãy cho con quy ngưỡng. 
3) Rồi Thế Tôn, vì Thiên tử Candima, nói lên bài lệ 
này cho Ràhu, vua A-tu-la: 

Canda đã quy ÿ, 


A TU LÀ 


37 


Như Lai, bậc La-hán, 
Ràhu, hãy thả nó, 
Vì chư Phát thương đời. 


4) Rồi Ràhu, vua A-tu-la, giải thoát cho Thiên tử 
Candima. Như bị hốt hoảng, Ràhu đi đến Vepacitii, 
vua A-tu-la, run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng 
một bên. Và VepacIttI, vua A-tu-la, nói lên bài kệ 
cho Ràhu, vua A-tu-la, đang đứng một bên: 


5) Vì sao, như hốt hoảng, 
Ràhu thả Canda, 
Ông đến, lòng run sợ, 


Ông đứng, tâm kinh hoàng? 
6) -- Đầu con bề thành bảy, 
Đời con không hạnh phúc, 
Với lời kệ đức Phát, 

Nếu không thả Canda. 


Suriya Nhật Thiên tử — 7zơng I, 117 


A TU LÀ 


38 


L) Lúc bẫy giờ, 


trong lúc áy nói lên bài kệ này: 


2) Đảnh lễ đẳng Giác Ngộ, 
Bác Anh Hùng muôn thuở, 
Ngài là bậc Giải Thoát, 
Thoát ly thật viên mãn, 
Còn con bị trói buộc, 


Hãy cho con quy ngưỡng. 


3) Rồi Thế Tôn, vì Thiên tử Suriya, nói lên bài kệ 
này cho Ràhu, vua A-tu-la: 


Suriya đã quy ÿ, 

Như Lai bác La-hán, 
Ràhu, hãy thả nó, 

Vì chư Phát thương đời. 
Ông đi giữa hư không, 


Chớ nuốt Suriya, 


A TU LÀ 30 


Trong thể giới tôi tăm, 
Đã đem lại ánh sáng, 
Là mặt trời sáng chói, 
Là đĩa tròn hực đỏ, 
Là lò lửa cháy nóng, 
Là bà con của Ta. 
Này Ràhu, (Ta nói): 
Hãy thả Suriya. 


4) Rồi Ràhu, vua A-tu-la, giải thoát cho Thiên tử 
Suriya. Như bị hốt hoảng, Ràhu đi đến Vepacitti, vua 
A-tu-la run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một 
bên. Và VepacitftI, vua A-tu-la, nói lên bài kệ cho 
Ràhu, vua A-tu-la, đang đứng một bên: 


5) Vì sao, như hốt hoảng, 
Ràhu, thả Suriyq, 
Ông đến, lòng run sợ, 


Ông đứng, tâm kinh hoàng? 


6) -- Đầu con bề thành bảy, 


A TU LÀ 


40 


Đời con không hạnh phác, 
Với lời kệ đức Phát, 
Nếu không thả Suriya. 


AÁ TU LÀ 


4I 


9 Vua Atula và Nhật Thiên Tử - Kinh 
Suriva Nhật Thiên tử — Tương I, 117 


Suriya Nhật Thiên tử — 7ơng I, T17 


L) Lúc bẫy giờ, 


trong lúc áy nói lên bài kệ này: 


2) Đảnh lễ đẳng Giác Ngộ, 
Bác Anh Hùng muôn thuở, 
Ngài là bậc Giải Thoát, 
Thoát ly thật viên mãn, 
Còn con bị trói buộc, 


Hãy cho c0n quy ngưỡng. 


3) Rồi Thế Tôn, vì Thiên tử Suriya, nói lên bài kệ 
này cho Ràhu, vua A-tu-la: 


Suriya đã quy ÿ, 
Như Lai bác La-hán, 


A TU LÀ 


Ràhu, hãy thả nó, 

Vì chư Phát thương đời. 
Ông đi giữa hư không, 
Chớ nuốt Suriya, 
Trong thể giới tôi tăm, 
Đã đem lại ánh sáng, 
Là mặt trời sáng chói, 
Là đĩa tròn hực đỏ, 
Là lò lửa cháy nóng, 
Là bà con của Ta. 
Này Ràhu, (Ta nói): 
Hãy thả Suriya. 


4) Rồi Ràhu, vua A-tu-la, giải thoát cho Thiên tử 
Suriya. Như bị hốt hoảng, Ràhu đi đến Vepacitti, vua 
A-tu-la run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một 
bên. Và VepacitftI, vua A-tu-la, nói lên bài kệ cho 
Ràhu, vua A-tu-la, đang đứng một bên: 


5) Vì sao, như hốt hoảng, 
Ràhu, thả Suriyq, 


A TU LA 43 


(Ong đên, lòng run sọ, 


Ông đứng, tâm kinh hoàng? 


6) -- Đầu con bề thành bảy, 
Đời con không hạnh phác, 
Với lời kệ đức Phát, 

Nếu không thả Suriya. 


A TU LÀ 


44 


10 Vua Atula đêm ấy thức dậy hoảng hốt 3 
lần - Kinh Án Sĩ Ở Bờ Biển Hay 
Sambara — Tương I, 502 

Ấn Sĩ Ở Bờ Biển Hay Sambara — 7ơng L, 502 

1) Ở Sàvatthi. 


2) 


3) Lúc bây giờ, này các Tý-kheo, một trận chiến xảy 
ra giữa chư Thiên và các A-tu-la rât ác liệt. 


4) Này các Tỷ-kheo, các vị ấn sĩ trì giới, tánh hiền 
thiện ấy suy nghĩ như sau: "Chư Thiên sống như 
pháp, các A-tu-la sống phi pháp. Chúng ta có thể 
nguy hiểm từ phía A-tu-la. Vậy chúng ta hãy đi đến 
A-tu-la vương Sambara và xIn được bảo đảm vô úy". 


5) Này các Tỷ-kheo, các vị ấn sĩ trì giới, tánh hiền 
thiện ây, như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, 
hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất trong các 
chòi lá trên bờ biển và hiện ra trước mặt A- tu-la 
vương Sambara. 


A TU LÀ 


6) Này các Tỷ-kheo, các vị ấn sĩ trì giới, tánh hiền 
thiện ây nói lên bài kệ với A-tu-la vương Sambara: 


7) Các ấn sĩ chúng tôi, 
Đến với Sambara, 

Đề xin Ngài bảo đảm, 

Thí cho sự vô úy. 

Hãy làm như Ngài muốn, 
Hãy thí cho chúng tôi, 
Những người đang sợ hãi, 
Được khỏi phải sợ hãi. 


(Sambara): 


$) Ân sĩ như các Ông, 
Không thể có vô úy, 
Đã phục vụ Sakka, 
Vị trí không tốt lành, 
Các Ông xin vô úy, 
Ta cho sự sợ hãi. 

(Các ẩn sĩ): 
9) Chúng tôi xm vô úy, 
Ông lại cho sợ hãi, 
Ta nhận vậy từ Ông, 
Trọn đời, Ông Sợ hãu! 
Tùy hột giống đã gieo, 
Ông gặt quả như vậy. 


A TU LÀ 


46 


Làm thiện được quả thiện, 
Làm ác bị quả ác, 

Giống đã gieo và trồng, 
Ông sẽ hưởng kết quả. 


10) Này các Tỷ-kheo, các vị ấn sĩ trì giới, tánh hiền 
thiện ấy, sau khi thốt lời chú nguyện chống A-tu-la 
vương Sambara, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang 
co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, liền biến mắt 
trước mặt A-tu-la vương Sambara và hiện ra trong 
các chòi lá trên bờ biển. 


11) Này các Tỷ-kheo, A 


A TU LÀ 


47 


